Dưới ánh sáng của vì sao rực rỡ nhất bầu trời đêm

Liệu tớ có thể nhảy cùng cậu một điệu không?

Hòa cùng nhịp đập của chúng ta với Thái Dương Hệ

Bằng một điệu nhảy phức tạp mà tỏa sáng, Tinh!

Solar System Disco: Nayutan Seijin

Vũ đạo: Porushi
Chuyển động: 粉ふきスティック、赤石いえーい

Video: FriendA

MIX: Luznon

Ranbada rumba, hai ta gặp nhau trong vũ trụ này là

Tớ lo lắng đến chẳng thể ngủ được

Có trở thành chòm sao mà hòa lẫn với cùng hành tinh nào

Cũng chẳng thể tỏa sáng được như cậu

Cái ngày mà tớ tìm được cậu sau khu trường học

Như mang một phép màu đến cuộc đời này

Ngay cả khi Diêm Vương Tinh đang che mất tầm nhìn

Nhưng thật đáng tiếc, tớ lại chẳng còn hứng thú nữa rồi

Những vì sao nhảy múa

Lồng ngực cũng đập mạnh

Đến lúc nhận ra thì đã---

Dưới hào quang rực rỡ của 
vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm

Hãy để tớ nhảy cùng cậu một điệu được không?

Bị mời gọi bởi luật lệ nơi Thái Dương Hệ

Bằng thứ ánh sáng khác lạ mà giao hòa, Tinh!

Liên kết những vì sao

Truyền tải tới cậu

Từ nơi tận cùng vũ trụ

Chiếm lấy cậu!

Với những điệu nhảy thông thường, 
thì ánh sao là một tiêu chuẩn

Với những bước nhảy chưa từng thử nghiệm

Với một tư tưởng táo bạo,
kèm theo những đường đi của quỹ đạo

Và tiếp đó là disco Thái Dương Hệ

Trôi nổi ngoài không gian, ngày nào đó hai ta sẽ quên thôi

Những câu từ mà tớ vẫn luôn tìm kiếm

Cái thế giới tàn lụi này còn đang 
cầu nguyện về một Siêu Tân Tinh

Kì lạ là giờ tớ cũng chẳng quan tâm nữa

Dẫu cho chẳng có gì

Thì cũng chẳng cần làm gì

Những vì sao vẫn cứ xoay---

Cái ánh sáng không thể với tới của vì tinh tú ấy

Vẫn đang tỏa sáng rực rỡ nơi xa

Dù cho có phá bỏ phép tắc của Thái Dương Hệ

"Thì cũng chẳng sao đâu", hãy đưa tay cho tớ!

Tất cả những suy nghĩ băng giá nơi cậu

Tớ sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ

Này, trong cuộc hành trình rộng lớn 
kéo dài nhiều năm ánh sáng

Hãy tìm kiếm một thứ tình yêu đặc biệt

Dưới ánh hòa quang của 
vì tinh tú rực rỡ nhất trong bầu trời đêm

Hãy cùng nhau nhảy một điệu được chứ?

Nhìn xem, Thủy, Kim, Địa Cầu và tất cả hành tinh

Đều tỏa sáng trong ngân hà của hai ta, Tinh!

Kết nối những vì sao

Truyền tải tới cậu

Từ nơi tận cùng vũ trụ

Dần chiếm lấy cậu!

Phụ đề tiếng việt: Cụt - @pengin_2102

Singer: Tokino Sora
Điệp khúc: FriendA

